6 Điều Thú Vị Về Siêu Xe Bugatfti Veyron 


Bugatti Veyron, ông hoàng tốc độ, là một hãng xe lâu đời và vô cùng nôi tiếng trong ngành công 
nghiệp ô tô. Siêu xe này không chỉ được biết đến với thiết kế thê thao đẹp mắt mà còn gây ấn 
tượng mạnh bởi khả năng vận hành tuyệt vời. Hôm nay, Thanh Phong Auto xin chía sẻ với bạn 
6 sự thật thú vị về Bugatti Veyron, những điều mà bạn có thê chưa biết về siêu xe này. 


1. Chi phí vận bảo dưỡng 

Bugatti Veyron là siêu xe có giá thành đắt đỏ nhất thế giới. Sau ánh hào quang của 
sự sang chảnh này chính là chi phí bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe vô cùng lớn. 
Hằng năm ước tính chi phí sử dụng lên đến 300.000 đô la. Veyron là xe có chi phí 
bảo trì vô cùng chát, bởi những bộ phận thay thế đều là hàng chính hãng, không 
thể thay thế được. 


Chi phí thay dâu là 21.000USD 

Chủ xe sẽ thay la-zăng sau khi đi được 16.000 km và bộ phận này có chi phí là 
69.000 USD. 

Bộ lốp của Veyron là lốp sản xuất riêng, cần thay thế mỗi 4.000 km một lần với 
chi phí là 42.000 USD một bộ. 


Hộp số là bộ phận vô cùng đắt tiền, với chi phí còn đắt hơn một chiếc Porsche 911 
mỚI. 

Siêu xe này có 16 ốc xả dầu nhớt, số lượng này cao gấp đôi Lamborghini Huracan. 
Xe có 2 bộ làm mát, giúp hệ thống vận hành tốt nhất. Mỗi bộ có chi phí 9.000 
USD, khi thay thế còn phải mất thêm một khoản cho nhân công là 2.000 USD. 
Thay bình nhiên liệu tốn 22.000 USD. 

Bộ tăng áp của xe khi thay mới tốn 6.400 USD, vì quá trình thay thế vô cùng phức 
tạp nên phí nhân công cũng rất lớn, với 2 bộ tăng áp là 9.000 USD. 

Bình xăng khi thay mới có chi phí rất lớn là 42.000 USD (969 triệu đồng — bao 
gồm cả công lắp đặt), được so sánh ngang với một chiếc sedan sang trọng. 


Bộ lốp của siêu xe này là lốp Michelin PAX đặc biệt chỉ dành riêng cho nó mà 
không một siêu xe nảo có. Giá thành của nó rất đắt đỏ với 42.000 USD. 

Tuy nhiên không dừng lại ở đó, đề thay thế được loại lốp này xe phải được vận 
chuyên sang Pháp, quá trình này. ngốn mất một khoản chi phí vô cùng lớn là 70.000 
USD, tương đương với một chiếc BMW cỡ xịn. Đây là loại lốp chuyên dụng chất 
lượng của nó còn tốt hơn lốp dành cho máy bay dân dụng. 


Tham khảo: 0Š Cách Báo Vệ Lấp Xe Án Toàn, Hiệu Quá 


Điêm khiên nhiêu người thích thú ở siêu xe này chính là tôc độ mà nó mang đên 
vô cùng lớn. Đề đạt được vận tốc tối đa, người lái phải sử dụng chìa khóa thứ hai 
có tên là “Top Speed” để bật chế độ Top Speed Mode của xe. 

Khi chế độ này được bật cánh lướt gió sẽ gập lại, chiều cao xe sẽ hạ thấp xuống 
còn 6,35 em, góc đánh lái vô-lăng giới hạn. Lúc này xe sẽ chỉ mất khoảng 2,5 giây 
đề tăng tốc từ 0-100 km/h. 

4. Khi bật chê độ Top Speed điêu gì sẽ xảy ra? 


Khi Bugatti Veyron đạt đến tốc độ rất lớn là 407 kmíh thì bộ lốp chỉ có thê chịu 
được trong vòng 15 phút, quá thời gian này lốp sẽ bị hư hỏng do ma sát lucjq quá 
lớn. 

Cũng tại vận tốc này nhiên liệu của xe sẽ bị tiêu hao vô cùng nhanh: 9§ lít trong 
vòng 12 phút. Xe sẽ uống khoảng 47.000 lít không khí mỗi phút, mức nảy tương 
đương với lượng khí dành cho một người hít thở trong bốn ngày. 

Đề xuất: Những kỹ thuật cơ bản cân chú ý khi lái xe ôtô 

5. Sản xuât thủ công 

Khá đặc biệt khi tất cả các công đoạn làm nên chiếc siêu xe này lại được sản xuất 
thủ công với 25 người thợ kỹ thuật có chuyên môn cao. Đồng thời hạn chế sự xuất 
hiện của máy móc hay robot can thiệp. Đề hoàn thành được 1 chiếc Bugatti Veyron 
phải mắt khoảng 400 giờ. 


6. Bảng đồng hồ găn kim cương 


Ngoài việc vận hành tốt thì Bugatti Veyron còn được thiết kế với vẻ ngoài và nội 
thất vô cùng bắt mắt, nhiều khách hàng còn lựa chọn gắn kim cương một carat lên 
bảng đồng hồ và chiếc kim điện tử tạo nên sự đắng cấp cho xế yêu của mình. Mỗi 
viên kim cương được mài 16 mặt với ý nghĩa là I6 xi-lanh của động cơ xe. 

Chắc hắn những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp các bạn khám 
phá thêm nhiều điều thú vị về chiếc siêu xe Bugatti Veyron này đấy. Hãy đồng 
hành cùng Thanh Phong Auto đề biết thêm nhiều kiến thức bồ ích về thế giới xe ô 
tô nhé. 


